1 


Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại 
Nhân 


HT. Thích Thanh Từ 


Đó là tám điều giác ngộ, mà chư Phật, 
Bồ-tát đã làm và những người tu Phật 
chân chánh đang làm. Ai là người 
muốn học Phật, tu theo Phật thì phải 
làm những điều này không thể bỏ qua 
được. 


1. Giới thiệu: 


Kinh Bát Đại Nhân Giác do ngài An Thế 
Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào 
thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Đệ, niên 
hiệu Kiến Hòa năm thứ 2 (148 CN). Ngài 
là Thái tử xứ An Tức (Parthie), nay một 
phân thuộc Ba Tư (Persia, lran) một phân 
thuộc A Phú Hãn (Afghamistan). Lúc bây 
giờ Đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang rất 
thịnh hành trong vùng đó. Ngài xuất gia tu 
học, tinh thông kinh điễn. Sau đó, ngài đi 


2 


Trung Hoa hoăng hóa Phật Pháp và dịch 
quyên kinh nây sang chữ Hán. Đây là bài 
kinh số 779 trong Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh (Hán Tạng). 

Dưới đây là bản dịch và chú giải của HT 
Thích Nhật Hạnh và HT Thích Thanh Từ. 


2. Bản dịch và Chú thích của HT. Thích 
Nhất Hạnh: 

(Trích: "Nghi Thức Tụng Niệm", NXB Lá 
Bối, Calforma, 1969) 


Là đệ tử Phật thì nên hết lòng, ngày cũng 
như đêm, đọc tụng và quản niệm về tắm 
điêu mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. 

Thứ Nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô 
thường, chế độ chính trị nào cũng dễ XỤp 
đồ, những cầu tạo của bốn đại [1] đều 
trông rỗng và có tác dụng gây đau khô, 
con người do tập hợp của năm âm [2] mà 


3 


có, lại không có thực ngã, sinh diệt thay 
đối không ngừng, hư ngụy và không có 
thực quyên. Trong khi đó thì tâm ta lại là 
nguôn suôi phát sinh điều ác và thân ta thì 
là một nơi tích tụ của tội lỗi. Quán chiều 
như trên thì dân dân thoát được cõi sinh 
tử. 

Thứ Hai là giác ngộ răng càng lắm ham 
muốn thì lại càng nhiêu khô đau, răng bao 
nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do 
ham muôn mà có. Trong khi đó người ít 
ham muôn thì không bị hoàn cảnh sai sử, 
lại cảm thây thân mình và tâm mình được 
thư thải. 


Thứ Ba là giác ngộ răng vì tâm ta rong 
ruồi chạy theo danh lợi không bao giờ biết 
chán cho nên tội lỗi cũng theo đó mà càng 
ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát [3] thì 
khác hắn: họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép 
tr1 túc, an vui sông với đạm bạc để hành 


4 


đạo và xem sự nghiệp duy nhất của mình 
là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. 


Thứ Tư là giác ngộ răng tính lười biếng 
đưa đến chỗ đọa lạc; vì Vậy con người 
phải chuyên cân hành đạo, phá giặc phiên 
não, hàng phục bốn loài ma, và ra khỏi 
ngục tù của năm âm và ba giới [4]. 


Thứ Năm là giác ngộ răng chính vì vô 
minh nên mới bị giam hãm trong cõi sinh 
tử. Các vị Bỏ Tát thì thường xuyên nhớ 
răng phải học rộng, biết nhiều, phát triển 
trí tuệ, đạt được biện tài để giáo hoá cho 
mỌI nĐườỜi, để cho tất cả đạt tới niềm vui 
lớn. 


Thứ Sáu là giác ngộ răng vì nghèo khổ 
cho nên người ta sinh ra nhiêu oán hận và 
căm thù, và vì thê lại tạo thêm những 
nhân xâu. Các vị Bộ Tát biết thê cho nên 
chuyên tu phép bồ thí, coi kẻ ghét người 
thương như nhau, bỏ qua những điều ác 


mả người khác đã làm đối với mình và 
không đem tâm ghét bỏ những a1 đã làm 
ác. 

Thứ Bảy là giác ngộ rằng năm thứ dục 
vọng [5] đã gầy nên tội lỗi và hoạn nạn. 
Người xuất ø1a tuy là người sông trong 
thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui 
phàm tục, thường quán niệm rằng tài sản 
của mình chỉ là ba chiếc áo cà sa và một 
chiếc bình bát, tất cả đêu là pháp khí, răng 
chí nguyện xuất gia của mình là sông 
thanh bạch để hành đạo, s1ữ phạm hạnh 
cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp 
xử với tât cả mọi người. 

Thứ Tám là giác ngộ răng vì lửa sinh tử 
cháy bừng cho nên mọi loài đang chịu 
biết bao niềm thông khổ. Biết vậy cho nên 
ta phải phát tâm Đại Thừa, nguyện cứu tê 
cho tất cả mọi người, nguyện thay thê cho 
mọi người mà chỊu khổ đau vô lượng, 


6 


khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt tới 
niềm vui cứu cánh. 

Tám điêu nói trên là những điều giác ngộ 
của các bậc đại nhân, Phật và Bồ Tát: 
những vị này đang tinh tiên hành đạo, tu 
tập từ bị và trí tuệ, đã cưỡi thuyên pháp 
thân đến được Niết Bàn. Khi trở về lại cõi 
sinh tử độ thoát cho chúng sinh, họ đều 
dùng tám điêu giác ngộ ấy để khai mở và 
chỉ đường cho mọi người, khiến chúng 
sanh ai cũng giác ngộ được cái khổ của 
sinh tử, lia bỏ được ngũ dục và hướng tâm 
vào con đường thánh . 


Nếu đệ tử Phật mà thường đọc tụng tám 
điều này thì mỗi khi quán niệm diệt được 
vô lượng tội, tiễn tới giác ngộ, mau lên 
chính giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sinh 
tử, thường trú trong sự an lạc. 


Chú Thích : 


7 


I. Bốn Đại là bốn nguyên tổ hay là 
bôn chất câu thành vũ trụ. Bốn đại 
øôm có: ĐỊa đại, Thủy đại, Hỏa đại, và 
Phong đại. 

2. Năm âm là sắc, thọ, tưởng, hành, và 
thức. Sắc là thân thể có hình có sắc. 
Thọ là cảm thọ vui buôn. Tưởng là tri 
giác băng hình ảnh tưởng tượng lại. 
Hành là dụng tâm làm việc nảy hay 
việc khác. Thức là phân biệt, hay biết. 
Năm âm cũng còn gọi là năm uần. 

3. Bô Tát là dịch âm từ chữ Phạn, dịch 
âm đây đủ là Bô đề tát đỏa, có nghĩa là 
giác hữu tình Bồ Tát là người, sau khi 
tin Phật, học Phật, phát nguyện tự độ, 
độ tha, thậm chí hy sinh cả bản thân 
mình để cứu giúp người. Muốn làm Bồ 
Tát trước hết phải có tâm nguyện lớn, 
chủ yếu là bôn lời nguyện: “Chúng sinh 
vô biên thê nguyện độ, phiên não vô 
tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô 


8 


lương thệ nguyện học, Phật đạo vô 
thượng thệ nguyện thành". Mọi người 
từ khi phát tâm cho đến khi thành Phật 
được gọi là Bồ Tát, vì vậy mà có phân 
ra Bồ Tát phàm phu và Bồ Tát hiện 
thánh. Các vị Bộ Tát được nói tới 
trong các kinh Phật thường là các vị 
Bỏ Tát hiền thánh. 

4. Ba giới là dục giới, sắc giới, và VÔ 
sắc giới, là ba cõi sông của chúng sinh: 
Loài người thuộc về dục giới, cõi sông 
của chúng sinh còn có lòng tham dục. 
Sắc giới là cõi sông của loài Trời. Ở 
cõi Trời sắc giới này, chúng sinh đã 
thoát khỏi mọi lòng dục, nhưng vẫn 
còn sắc thân. Vô sắc giới là cõi gồm 
những chúng sinh, không những không 
còn có lòng dục mà cũng không còn có 
sắc thân nữa, chỉ còn có tỉnh thân 
thuân tuý mà thôi. 


9 


5. Năm thứ dục vọng là năm thứ ham 
muôn: sắc, thanh , hương, vị, và xúc . 


3. Tóm lược Kinh Bát Đại Nhân Giác - 
HT. Thích Thanh Từ 

(Trích "Kinh Bát Đại Nhân GIác Giảng 
Giải", Thường Chiêu, 1997) 


Đề quí Phật tử dễ nhớ và nhớ kỹ, tu hành 
khỏi sợ sai lạc. Tôi tóm lược lời giảng 
như sau: 


1.Điều giác ngộ thứ nhất: Thường thấy 
thần tâm của mình và sự vật bên ngoài là 
vô thường không bên chăc không có thật 
ngã. Phải biết tâm là gốc sanh ra tội ác, 
chớ mê chấp tâm là thật, là ta. Biết vọng 
tưởng không thật nên không mê chấp 
chạy theo nó. Lại cũng biết thân này là 
rừng tội lỗi, nên không chấp thân là thật, 
là ta. Thường quán xét như thê để xa lìa 
khô luân hồi sanh tử. 


2.Điều giác ngộ thứ hai: Nên biết tham 
câu nhiêu thì khổ đau cũng lãm. Gốc của 
luân hôi sanh tử là do tham đắùm ngũ dục 
thế gian. Vì vậy mà phải bớt tham muốn. 
Khi tâm bớt tham câu ngũ dục thì sẽ được 
an Ổn vui vẻ. 


3.Điều giác ngộ thứ ba: Nên biết người 
nào dục vọng càng nhiều thì tội ác càng 
lớn. Do đó mà phải dứt tâm ham muốn, 
không tham câu ngũ dục. Lúc nào cũng ít 
muốn biết đủ, an phận nghèo để gìn giữ 
đạo đức, phát huy trí tuệ, lây trí tuệ làm sự 
nghiệp, không để tâm đuôi bắt danh lợi 
thế gian. 

4.Điều giác ngộ thứ tư: Người lười biếng 
giải đãi không đoạn trừ nghiệp ác, tu hạnh 
lành, thì bị trụy lạc trầm luân. Vì vậy mà 
phải tinh tấn tu hành, để phá trừ vô minh 
phiên não, hàng phục các thứ ma chướng, 
ra khỏi ngục tù ngũ âm và tam giới. 


5.Điều giác ngộ thứ năm: Phải biết gốc 
của luân hôi sanh tử là ngu si. Vì vậy phải 
học rộng nghe nhiêu về Phật pháp, nhờ 
thế mà trí tuệ tăng trưởng sâu rộng, có đủ 
khả năng, đủ biện tài để giáo hóa chúng 
sanh. 

6.Điều giác ngộ thứ sáu: Nên biết người 
nghèo khô nhiều hay sanh oán hận, 
thường kết nhiêu duyên ác, vì vậy không 
tránh khỏi quả báo khổ đau. Nên người tu 
phát tâm thương xót họ, thứ tha cho 
những lầm lỗi hờn oán không duyên cớ 
của họ. Lại còn đem tâm bình đăng bô thí 
giúp đỡ họ, không nhớu lỗi lầm ngày 
trước mà ghét bỏ họ. Biết và làm được 
như vậy, mới là người thực hành đúng 
theo hạnh bô thí của Phật và Bô-tát. 


7.Điều giác ngộ thứ bảy: Biết rõ ngũ dục 
là tội lỗi là tai họa. Tuy hiện đời là người 
thê tục mà biết tránh, không đắm mê theo 
ngũ dục, luôn nuôi chí nguyện xuất gia, 


muốn gìn giữ giới hạnh nghiêm minh 
thanh tịnh, sông đời siêu thoát. Tự làm lợi 
ích cho mình để rỗi khởi lòng từ cứu độ 
tât cả chúng sanh. 

8.Điều giác ngộ thứ tám: Phải biết luân 
hồi sanh tử liên tục là khổ đau vô cùng vô 
tận. Nên phát tâm từ bị rộng lớn, nguyện 
thay chúng sanh chịu khô và giúp cho tât 
cả được đến chỗ cứu cánh an lạc là Niết- 
bàn giải thoát. 

Đó là tám điều giác ngộ, mà chư Phật, 
Bô-tát đã làm và những người tu Phật 
chân chánh đang làm. Ai là người muốn 
học Phật, tu theo Phật thì phải làm những 
điêu này không thể bỏ qua được. Tại sao? 
Vì học Phật là học giác ngộ. Phàm nói 
đến học Phật là nói đến đạo lý giác ngộ 
của Phật và Bô-tát đã tu đã giác. Chớ 
không phải học thuộc lòng kinh nhiêu, 
hay tụng kinh giỏi mà không tu không 
giác, rồi cho răng mình học Phật. Nhớ là 


13 


không phải như vậy! Các ngộ những gi? 
Giác ngộ từng phân như trước đã kế. Thấy 
rõ thần người và cảnh vật là vô thường, 
thây rõ tham dục nhiêu thì khổ đau nhiêu. 
Thây rõ như vậy là mình đã có mâm giác 
ngộ, kế đó nhờ trợ duyên thây sáng bạn 
tốt, làm thiện hữu tri thức để tiễn đến chỗ 
ølác ngộ viên mãn. 

Đến đây tôi xin nói rộng ra để quí vị dễ 
hiểu dễ nhớ, không lâm. Trong kinh này 
Phật chỉ nói một chiêu, chê thân tâm là vô 
thường, vô ngã, khổ đau, gốc tội lỗi. 
Nhưng, ở chỗ khác Phật lại nói có thân 
này là do tích chứa nhiều phước đức mà 
được. Thê nên làm người phải luôn tự 
vân:"Được thân này, sống để làm øì?". Có 
người đã tự vẫn mình, nhưng không giải 
đáp được. Lại cũng có người không biết 
mình có thân này, sống để làm gì? Phật 
dạy được thân người là khó, thế nên phải 
biết lợi dụng thân này đề tiễn tu cho được 


14 


giác ngộ giải thoát, sau dân dãt chúng 
sanh từ chỗ mê mờ đên chô giác ngộ, từ 
chô tội lôi đên chô an vuI. 


Phật dụ người đi biển bị chìm thuyên, 
không có phao nồi, SÓNE dôi gió dập, trôi 
lên hụp xuông mệt lả, bỗng vớ được khúc 
gỗ mục đang nồi trên mặt biến. Khi ôm 
khúc gỗ mục, người ấy biết nó là gỗ mục 
đang trôi nôi, rôi sẽ hư hoại không lâu. 
Song, người ây biết rằng mình đang cần 
nương nó, để lội vào bờ, khỏi bị chết 
chìm. Khúc gỗ mục ấy, lúc bây giờ đối 
với người sắp chết đuôi thật là hữu ích, vì 
nhờ nó mà khỏi chết chìm. Như vậy, mục 
đích của người dùng khúc gỗ mục không 
phải để khoe khoang, không phải để tô 
điểm sơn phết cho đẹp, không phải để quí 
trọng như một bảo vật, mà khúc gỗ là vật 
hữu dụng, đang cân đề đưa người vào bờ. 


Cũng vậy, mọi người cân phải thấy đúng 
ý nghĩa về thân này. Biết thân này là vô 


15 


thường tạm bợ không chấp chặt nó, không 
quí thân này hơn thân khác. Không vì nó 
mả tạo nghiệp ác, cũng không vì thấy nó 
vô thường tạm bợ mà bị quan than thở, 
ngôi chờ chết. Biết thân này vô thường 
tạm bợ, phải cấp thiết lợi dụng thần này 
làm tất cả mọi việc hữu ích. Lo tu hành đề 
mình được giác ngộ giải thoát mọi khổ 
đau và g1úp người cũng được giác ngộ 
giải thoát khô đau hoàn toàn. 


Người sông được như vậy là người giác 
ngộ, biết đúng ÿ nghĩa về thân này và có 
thái độ sống hợp đạo. Đó là điều căn bản 
của người tu theo đạo Phật. 


